Page | 1 


ND: Bài này trích dich từ webinar ảo cam số 108, thầy Hiệu trưởng giảng về Kê 
Chan Ngõ. Đây cũng là một dé tài ‘kho’, và có nhiều hiểu lầm và ảo cam vé nó. Thay 
có nói vui, “Do đó, với tu thé là một đệ tử đang trong quá trình huấn luyện, chúng 
ta không nên nói liến láu, thiếu suy nghĩ sâu sắc về điều này. Mỗi khi có điều gì đó 
không ổn trong cuộc sống của ai đó, chúng ta lại nói, ‘O, bạn đang chiến đấu với Kẻ 
Chan Ngõ của mình ©’. Điều đó hoàn toàn không đúng”. 


Kẻ Chận Ngõ dường như lần đầu tiên được nhắc đến trong quyển Zanoni (Nguyễn 
Hữu Kiệt dịch là Tây Phương Huyền bí), chương 7 với tên gọi “Vong Linh Giữ Cửa”. 
Các truyền thống huyền môn khác cũng nhắc đến Kẻ Chận Ngõ với tên gọi tương 
tự, như thầy Hiệu trưởng nhắc đến Manly Hall với quyển The Lost Keys Of Masonry. 


Trong hội Thông Thiên học tôi chỉ tìm thấy hai nơi nói về Ké Chận Ngõ, một trong 
quyển “Nhập Môn Yoga” (An Introduction to Yoga) của bà Besant, và một trong 
quyển Giảng Lý Tiếng Nói Vô Thinh của Ông Leadbeater và bà Besant. Nhưng cả 
hai trích dẫn về Kẻ Chận Ngõ đó không giống với những gì mà Chân sư DK giảng 
dạy. 


Hi vọng bài này sẽ giúp các bạn, nhất là các bạn học viên QU, hiểu thêm về Kẻ Chận 
Ngõ, và đừng nói “Tôi đang chiến đấu với Kẻ Chan Ngõ của tôi!”, vì trận chiến cuối 
cùng đó chỉ xảy ra ở lần điểm dao thứ 3. 


Bây giờ chúng ta sẽ đề cập rất vắn tắt về vấn đề Kẻ Chận Ngõ. Kẻ Chận Ngõ 
thường được xem như tai họa, như điều gì kinh khiếp cần phải tránh xa, và 
là một cái xấu tột đỉnh và cuối cùng. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc bạn rằng Kẻ 
Chận Ngõ là “kẻ đang đứng trước Cổng của Thượng để”, kẻ đang đứng trong 
bóng tối của cửa điểm đạo, là kẻ đối diện với Thiên Thần của Hiện Diện, mắt 
rộng mở, như kinh sách xưa có nói đến. Kẻ Chan Ngõ này có thể được định nghĩa 
như là toàn thể các lực của bản chất thấp thỏi như được biểu lộ trong phàm ngã, 
trước khi giác ngộ, trước khi được linh hứng, và trước khi được điểm đạo. Ở giai 
đoạn này, phàm ngã cực kỳ mạnh mẽ, và Kẻ Chận Ngõ tượng trưng cho tất 
cả các mãnh lực thông linh và trí tuệ mà qua bao thời đại đã khai mở trong 
con người và được bảo dưỡng cẩn thận. Kẻ Chận Ngõ có thể được xem như là 
sức mạnh của hình tướng vật chất tam phân, trước khi hiến dâng và quên 
mình cho sự sống của linh hồn và cho việc phụng sự Thánh Đoàn, Thượng để và 
nhân loại. 
Kẻ Chận Ngõ là tất cả những gì hiện hữu trong con người, ngoại trừ Chân ngã 
tâm linh; đó chính là trạng thái thứ ba của thiên tính được biểu lộ trong cơ 
Page | 2 


cấu con người, chính trạng thái thứ ba này sau rốt phải phụ thuộc vào trạng thái 
hai, tức linh hồn. 


Hai Mãnh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được 
mang lại cùng nhau—mặt đổi mát—vá cuộc xung đột cuối cùng xảy ra. Lần nữa, 
bạn nên để ý rằng đó là cuộc gặp gỡ và là trận chiến giữa một cặp đối lập khác và 
cao hơn. Do đó, người tìm đạo có đến ba cặp đối lập mà y phải đổi phó khi tiến vé 
ánh sáng và sự giải thoát. 

Các cặp Đối lập 

1.- Trên cõi trần .................. chất thô trược và chất di thái. 


Đấu tranh trên Con Đường Thanh Luyện. 


2.- Trên cõi cam dục........... các nhị nguyên quen thuộc. 


Đấu tranh trên Con Đường Đệ Tử. 


3.- Trên cõi trí ...................... Thiên Thần và Kẻ Chận Ngõ. 


Đấu tranh trên Con đường Điểm Đạo. 


Phần này của quyển sách có một số định nghĩa tuyệt vời về “Kẻ ngụ trên Ngưỡng” 
hay “Kẻ Chận Ngõ” —Dweller on the Threshold—mà tôi nghĩ, có rất nhiều ảo cảm 
và hiểu lầm xoay quanh hiện tượng đặc biệt này. Tôi nhớ hơn 50 năm trước, khi tôi 
cầm quyển sách The Lost Kays Oƒ Masonry của Manley Hall, nó khiến tôi thực sự 
hứng thú với Hội Tam điểm. Trong quyển sách có bức tranh một ứng viên điểm 
đạo (candidate) mặc áo choàng trắng, tay đang giơ cao chữ thập Ankh, như là biểu 
tượng của sao Kim, tia sáng của linh hồn cung 5 chói lọi. Trước mặt anh ta là một 
quái vật khủng khiếp, cao gấp ba lần anh, và anh đang giữ cho con quái vật cách xa 
minh. Nhưng tôi nghĩ các định nghĩa của Chân su DK ít ‘kich tinh’ hơn và chừng 
mực hơn. Và chúng ta nên nhớ rằng không phải tất cả chúng ta đều thực sự chiến 
đấu với Kẻ Chận Ngõ. Chúng ta chỉ mới thấy được phần nào của nó, mới thấy được 
chiếc “răng nanh” hoặc “móng vuốt” của nó. Để chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ thực sự, 
chúng ta phải là một điểm đạo đồ bậc ba O. 


Theo một cách ít chuyên môn hơn, Chân sư DK đã mô tả Chiến tranh Thế giới thứ 
hai giống như việc nhân loại chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ của mình. Vâng, điều đó 
chỉ đúng theo ý nghĩa phi kỹ thuật. Nhân loại đang chống chọi lại mặt tiêu cực của 
mình, nhưng liệu, vào thời điểm đó, có phải nhân loại đã đối mặt với toàn thể Kẻ 
Chận Ngõ hay không? Chắc là không, nếu theo định nghĩa sau này của Ngài về Kẻ 
Chận Ngõ. Nhưng chắc chắn một số khía cạnh của nó, các mặt tiêu cực tích tụ trong 


Page | 3 


nhân loại qua nhiều thế kỷ và thiên niên kỷ, đã đối mặt với nhân loại. Nhân loại đã 
đối mặt với nó, và chúng ta cũng có thể nói rằng, Thiên thần của Hiện Diện cũng 
xuất hiện trong bức tranh. 

Tuy nhiên, tôi muốn nhắc bạn rằng Kẻ Chận Ngõ là “kẻ đang đứng trước 
Cổng của Thượng để”, kẻ đang đứng trong bóng tối của cửa điểm đạo, là kẻ 
đối điện với Thiên Thần của Hiện Diện, mắt rộng mở, như kinh sách xưa có nói 
đến. 


Chúng ta hãy suy ngẫm về điều này và lưu tâm hơn một chút, vì nó mang đến cho 
chúng ta một quan điểm khác, và bắt đầu cho chúng ta thấy thực tế cái mà chúng 
ta xem như là phàm ngã chính thực là Ké Chán Ngõ. Cánh Cổng của Thượng để là cánh 
cổng Điểm đạo, và Kẻ Chận Ngõ đứng trong bóng tối của cánh cửa điểm đạo bởi vì 
cuối cùng Kẻ Chận Ngõ phải đi qua cánh cổng đó, như sau này Chân sư DK sẽ nói 
đến. 


Kẻ chan Ngõ đối diện với Thiên Thần của Hiện Diện, mắt rộng mở, như kinh sách 
xưa có nói đến mắt rộng mở hàm ý sự nhận thức day đủ, và tất cả bat đầu với việc 
quan tâm đến việc tự nhận thức hay soi rọi lại mình. Nhiều người không muốn nhìn 
vào phàm ngã của mình, vào những mặt chìm của nó. Họ không muốn nhìn sâu 
vào những gì họ nghĩ, họ không muốn tham gia vào quá trình rà soát ban thân vốn 
thường đau đớn và đòi hồi sự khiêm tốn. Và như thế, họ không mở rộng mắt vé bán 
thân mình. Nhưng vào thời điểm mà chúng ta đang thực sự đối mặt với Thiên thần 
của Hiện diện trên Con đường Điểm đạo, chúng ta phải mở rộng mắt hướng về phàm 
ngã của chúng ta. 


Kẻ Chận Ngõ này có thể được định nghĩa như là toàn thể các lực của bản chất 
thấp thỏi như được biểu lộ trong phàm ngã, trước khi giác ngộ, trước khi được 
linh hứng, và trước khi được điểm đạo 


Ở đây, có một chút yếu tố chiêm tinh học được đưa vào vi nó tham chiếu tuần tự 
đến các dấu hiệu hoàng đạo. Chúng ta được biết rằng khai ngộ hay giác ngộ xuất 
hiện ở Hổ Cáp, linh hứng xuất hiện ở Nhân Mã, và điểm đạo tất nhiên ở Ma Kết. Và 
đương nhiên, tất cả chúng ta đều có một mức độ khai ngộ, một mức độ linh hứng 
nào đó, và chúng ta đang bước vào sự khởi đầu mới, vốn là một trong những định 
nghĩa của sự điểm đạo. Nhưng từ một khía cạnh khác, chúng ta chưa trải nghiệm 
toàn bộ trước khi chúng ta sẵn sàng đối mặt với Kẻ Chận Ngõ như một điểm đạo đồ bậc 
ba. Chúng ta chưa có sự soi sáng thực sự, chưa được truyền linh hứng thực sự, chưa 
được điểm đạo thực sự, và được linh hồn hoà nhập hoàn toàn. Đó là những gì mà 
chúng ta là như một phàm ngã. 


Ở giai đoạn này, phàm ngã cực kỳ mạnh mẽ, và Kẻ Chận Ngõ tượng trưng cho 
tất cả các mãnh lực thông linh và trí tuệ mà qua bao thời đại đã khai mở 
trong con người và được bảo dưỡng can thận. 


Page | 4 


Như thế, chúng ta cũng có thể nói gì về điều này từ khía cạnh hình hướng của sự 
sống? Điều chúng ta có thể nói là Kê Chân Ngõ là hiện thân của nhiều điều tốt dep, 
những mãnh lực hữu ích khi được dẫn dắt đúng cách. Vấn đề xây ra khi chúng đi theo 
đường lối của riêng chúng, không tuân theo kế hoạch của linh hồn vốn là phán ánh 
Kế hoạch của Thánh đoàn và của Hành Tinh Thượng dé. 


Kẻ Chận Ngõ có thể được xem như là sức mạnh của hình tướng vật chất tam 
phân, trước khi hiến dang và quên mình cho sự sống của linh hồn và cho việc 
phụng sự Thánh Đoàn, Thượng để và nhân loại. Đây là định nghĩa của Kẻ Chận 
Ngõ, và tất cả chỉ là vấn dé của thời gian, phái không? Sé có lúc chúng ta thực sự 
dâng hiến tất cả những gì chúng ta có cho các yếu tố sau: Thánh đoàn, Thượng dé 
hay Shambala, nhân loai—các huynh đệ của chúng ta, và sau đó cuộc sống của 
chúng ta thực sự bắt đầu thay đổi. Điều đó không có nghĩa là không có sự đấu tranh, 
nhưng bạn không có một thứ hoàn toàn không thể cứu chuộc, ban có một hỗn hop, 
và cuối cùng là Kẻ Chận Ngõ hoàn toàn được cứu rỗi. 


Do đó, với tư thế là một đệ tử trong quá trình huấn luyện, chúng ta không nên nói 
liến lau, thiếu suy nghĩ sâu sắc về điều này. Mỗi khi có điều gì đó không ổn trong 
cuộc sống của ai đó, chúng ta lại nói, "Ó, bạn đang chiến đấu với Kẻ Chận Ngõ của 
mình ©". Điều đó hoàn toàn không đúng. Nhung, tất cả những trận chiến với sự 
tiêu cực của chính chúng ta, đặc biệt khi chúng ta nhận ra tiêu cực đó là gì, tất cả 
những trận chiến đó sẽ dẫn đến đỉnh điểm cuối cùng là trận chiến với toàn thể tiêu 
cực, với tổng sức mạnh của chúng ta, nếu những sức mạnh đó không dâng hiến cho 
Thượng dé, cho Shambhala, cho Thánh đoàn và cho nhân loại. 


Kẻ Chận Ngõ là tất cả những gì hiện hữu trong con người, ngoại trừ Chân ngã 
tâm linh; đó là một định nghĩa thật rõ ràng, phải không? Nếu chúng ta thông suốt 
với các định nghĩa của mình, chúng ta có cơ hội tiếp cận chủ đề vốn dễ bị bao phủ 
bởi ảo cảm, bởi hiểu lầm, với sự hiểu biết sâu sắc hơn. 

đó chính là trạng thái thứ ba của thiên tính được biểu lộ trong cơ cấu con 
người, 

và trạng thái thứ ba này có thể phát triển rất cao theo một cách nào đó. Các thành 
viên của Tả Đạo, các Chúa tể của chủ nghĩa vật chất, họ tạo ra một Kẻ Chận Ngõ rất 
hùng mạnh bởi vì họ, phần lớn của ho, đã tách khói Phương diện thứ hai của Thiên 
Tính, và khi họ sử dụng Phương diện thứ hai, nó hoàn toàn phục vụ Phương diện 
thứ ba. Có một số tính năng của linh hồn cho phép bạn sử dụng năng lượng từ tính, 
và bạn có thể sử dụng nó cho những mục đích xấu, và họ làm như vậy. 


đó chính là trạng thái thứ ba của thiên tính được biểu lộ trong cơ cấu con 
người, và trạng thái thứ ba này sau rốt phải phụ thuộc vào trạng thái hai, tức 
linh hồn 


Page | 5 


Đây là chìa khóa cho tất cả chúng ta, đúng không? Đó là những gì đang diễn ra trên 
hành tinh của chúng ta— với linh hồn cung 2 và phàm ngã cung ba, và phương diện 
thứ ba này cuối cùng phải phụ thuộc vào phương diện thứ hai của linh hồn. 


Nếu bạn muốn đơn giản hóa mọi thứ trong quá trình mà chúng ta được đào tạo dài 
hạn, thì đây là những gì chúng ta phải làm. Chúng ta phải học cách đưa phương 
diện thứ ba phục tùng phương diện thứ hai. 


Hai Mãnh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được 
mang lại cùng nhau—mặt đổi mát—vá cuộc xung đột cuối cùng xảy ra. Lần nữa, 
bạn nên để ý rằng đó là cuộc gặp gỡ và là trận chiến giữa một cặp đối lập khác và 
cao hơn. Do đó, người tìm dao có đến ba cặp đối lập mà y phải đối phó khi tiến về 
ánh sáng và sự giải thoát. 

THIÊN THẦN đây chính là Thiên Thần của Hiện Diện, là tia phóng chiếu của Thái 
dương Thiên Thần vào Hoa Sen Chân Ngã của chúng ta. Nhân thể, linh hồn hay 
Hoa Sen Chân Ngã là sự pha trộn giữa phần nối dài của Chân thần chúng ta và tia 
phóng chiếu của Thái dương Thiên Thần (xem hình dưới). Nhưng về mặt chuyên 
môn, THIÊN THẦN có thể được coi là thành viên của Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm, 
và với Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm, ý tôi muốn nói là Huyền Giai Sáng Tạo thứ 
năm dường như được phóng chiếu vào phàm ngã của con người. Chúng ta có thể 
nói có một sự hi sinh kép ở đây liên quan đến Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm của các 
Thái dương Thiên Thần, bởi vì các Ngài tình nguyện đi vào (rơi hay ‘fall’ vào) cõi 
vật lí vũ trụ một lần nữa, và sau đó các Ngài lại ‘roi’ khổi cõi di thái vũ trụ bằng cách 
phóng chiếu vào cơ thể vật lí dày đặc của Hành Tinh Thượng dé của chúng ta, mà 
cõi thượng trí là một phần của cơ thể đó. 


Page | 6 


Chân than nối dài 
Monad-in-extension E 


(a) 
I 
D 
2 
4 
I 
> 
zZ 


= = 
¬ = 
> A 
z 3 
% 

Z 
oc 4 
E z 
W I 
z : 
“O ` 2 
=m a 
= 
O 


go = 


ANH Gl 


7 


Hai Mänh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được 
mang lại cùng nhau—mặt đối mát—vá cuộc xung đột cuối cùng xảy ra. 


Khi bạn có Leo mạnh mẽ, bạn sẽ luôn săn tìm Kẻ Chận Ngõ trong bạn. Nó giống như 
Hercules, biểu tượng của linh hồn và người đệ tử, chiến đấu với sư tử, vua của loài 
thú, Kẻ Chận Ngõ, kẻ luôn tìm cách trốn thoát bằng cửa sau của hang động, cho đến 
khi bạn khiến những gì được biết đến như Kẻ Chận Ngõ không thể trốn thoát, và 
bạn thực sự bắt đầu biết về chính mình. Và, tất nhiên, đó không phải là một cảnh 
tượng dễ chịu lúc ban đầu, bởi vì những phẩm chất chưa được cứu chuộc được lưu 
giữ ở phần thấp của hào quang được mang lên để kiểm tra. Và điều đó sẽ ngày càng 
xảy ra đối với nhân loại, bôi vì trước khi đức Christ có thể trở lại, và trước khi cuộc 
điểm đạo đầu tiên có thể xáy ra với bất kỳ ai trong chúng ta, sao Diém Vương—mũi 
tên hướng lên—phải thực hiện phần việc của nó, kéo lên bé mặt tất cả những gì 
đang ẩn dấu ở phần dưới của hào quang, để chúng được nhận diện và phá hủy. 
Chúng ta đều có hai mãnh lực tương phan vi đại này, và thật không hay nếu chúng 
ta giả vờ rằng chúng ta không có. Tất cả chúng ta đều có những khuynh hướng này 
Page | 7 


bên trong chúng ta, và vì chúng ta chưa phải là điểm đạo đồ bậc ba, bậc bốn hoặc 
bậc năm, nên trận chiến cuối cùng chưa diễn ra. Chúng ta thực sự chỉ đang ở giai 
đoạn nhận biết Kẻ Chận Ngõ bên trong bản chất của chúng ta, Kẻ Chận Ngõ trong 
tổng thể chứ không phải là một vài đặc điểm tiêu cực. 


Hai Mãnh Lực tương phản vĩ đại này, đấng THIÊN THẦN và KẺ CHẬN NGÕ, được 
mang lại cùng nhau—mặt đối mát—vá cuộc xung đột cuối cùng xảy ra. 


Cuộc chiến xay ra với sự ý thức toàn dien—mät đối mặt—và ban có thể nhìn từ một 
trong hai quan điểm. Bạn có thể nhìn theo quan điểm của Kẻ Chận Ngõ khi bạn tập 
trung vào phàm ngã, hoặc bạn có thể nhìn theo quan điểm của Thiên thần của Hiện 
diện khi bạn có thể nhìn phàm ngã từ góc độ của linh hồn 


Lần nữa, bạn nên để ý rằng đó là cuộc gặp gỡ và là trận chiến giữa một cặp đối 
lập khác và cao hon. Do đó, người tìm dao có đến ba cặp đối lập mà y phải đối phó 
khi tiến về ánh sáng và sự giải thoát 

Chúng ta là giới thứ tư (4 kingdom), nhân loại chúng ta cũng là Huyền Giai Sáng 
Tạo thứ tư, và chiến tranh, xung đột, xích mích, đấu tranh, chiến đấu... tất cả 
những ý tưởng đó là điều không thể tránh khỏi lúc khởi đầu khi liên quan đến số 
bốn. Nhân loại chúng ta là “Giới chiến đấu” (warring kingdom) và một Huyền Giai 
Sáng Tạo chiến đấu, cho đến khi chúng tôi trở thành một Huyền Giai Sáng Tạo và 
một Giới thể hiện được sự hài hòa và kỹ năng trong hành động. 


Hãy nhận biết những con đường khác nhau mà các cặp đối lập đang xảy ra; Trên 
cõi trí, cặp đối lập THIEN THẦN va KE CHAN NGO, và cuộc chiến xảy ra trên Con 
đường Điểm đạo được cai quần bởi cung 1 và cung 7. Nếu bạn muốn thấy trận chiến 
đó thực sự như thé nào, hãy nghiên cứu cuộc đời của thánh Paul mà ba Alice Bailey 
có nhiều trích dẫn về Ngài. Thánh Paul là một người Hổ Cáp, và Ngài [vào thời kỳ 
đức Christ lâm phàm ở Jerusalem] đang chuẩn bị cho lần điểm đạo thứ ba, và đã 
trải qua cuộc điểm đạo đó, và có lẽ tiếp theo đó là lần điểm đạo thứ tư. Do vậy, Ngài 
ở trong tình trạng mà điều này có thể áp dụng. 


Con đường đệ tử được cai quản bởi cung 3 và cung 5, và nói chung, các đệ tử đang 
chiến đấu trên cõi cảm dục. Khi chúng ta đơn giản chỉ là người chí nguyện, chúng 
ta đang có gắng tái định hướng cuộc sống của mình, tinh luyện bản thân, trận 
chiến của chúng ta vào khoảng thời gian của cuộc điểm đạo đầu tiên nằm trên cõi 
vật lý dĩ thái. 

Do đó, hãy suy nghĩ về những cuộc đấu tranh của chính bạn. Nếu bạn không gặp 
khó khăn, Chân sư DK thường nói “Sao bạn không gặp khó khăn?” @ Nếu bạn 
không trải qua khủng hoảng, “Tại sao bạn không gặp khủng hoảng?”... và Ngài sẽ 
nói cuộc đấu tranh của bạn đang ở đâu trong các điều này. 


Page | 8 


Thực tế đơn giản là bất kể cung của chúng ta là gì, chúng ta có những yếu tó tương 
phan khác nhau trong bản chất của chúng ta. Và khi chúng ta tiến lên trên bậc 
thang tiến hóa, cái thấp hơn phải nhường chỗ cho cái cao hơn, và điều đó không 
xảy ra mà không có đấu tranh. Do vậy, điều quan trọng là tất cả chúng ta có thể xác 
định được các cuộc đấu tranh của mình. Nó được gọi là “Cuộc khủng hoảng cơ hội” 
(crisis of opportunity) nếu bạn còn trẻ, bạn thấy cơ hội xuất hiện và bạn quyết định 
liệu bạn có đủ dũng cảm để nắm lấy cơ hội hay không. Hoặc có thể sau này trong 
cuộc sống sau khi nắm bắt cơ hội, đó là một “cuộc khủng hoảng của biểu hiện” 
(crisis of expression) và bạn phải tìm cách sử dụng kỹ năng trong hành động để thể 
hiện tất cả những gì bạn có, phù hợp với Thiên Cơ. Đó là hai trong số những cuộc 
khủng hoảng mà Ngài nói đến, cộng với việc xác định vị trí của bản thân bạn trên 
thang tiến hoá và cố gắng tìm vị trí cuộc đấu tranh của bạn vào lúc này. 


Page | 9 


